PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY 
THERAVÃDA 


NHAN QUA LIEN QỊJAN 
(PATICCA SAMUPPẴDA) 

Tỳ khưu Bửu Chơn 


Tác phẩm 8 trong quyển 

Toàn tập 

TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG BỬU CHƠN 
(NÃGA MAHÃ THE RA) 


Xuất bản năm DI. 2016 - P1.2559 




2 


MỤC LỤC 

Lời Soạn Giả.3 

Nhân Quả Liên Quan.4 

1. Chi thứ nhất là vô minh ( avijjã ).10 

2. Chi thứ nhì là hành (, sankhãra ).10 

3. Chi thứ ba là thức (yiníĩãna) .11 

4. Chi thứ tư là danh sắc (nãma rũpã) .11 

5. Chi thứ năm là lục căn ( salãyatana ) (T.Tg 35e tr.449).11 

6. Chi thứ sáu là xúc ( phassa ) (T.tg. 35e tr.384).12 

7. Chi thứ bảy là thọ ( vedanã ).13 

8. Chi thứ tám là ái ( tanhã ).13 

9. Chi thứ chín là thủ ( upãdãna ).14 

10. Chi thứ mười là hữu ( bhava ).16 

11. Chi thứ mười một là sanh ( ịãti) .16 

12. Chi thứ mười hai là già chết ( ịarãmaranam ).16 

Mahãkassapa Bojjhaiiga Sutta Pãtho.20 


















3 


Lời Soạn Giả 

Quyển kinh này, bần tăng trích lục theo Tam tạng PãỊi, quyển Luận Te độ 
(Abhidhammattha Sarigha ); quyển Buddhism for every body của Bhikkhu 
J.Kashyap và quyển Thanh tịnh đạo (Vỉsuddhi magga ). 

Đã nhiều năm nghiên cứu và thực hành thấy pháp Liên quan nhân quả thuờng 
gọi là Thập nhị nhân duyên (concerning of cause and ejfect ) rất sâu xa mầu 
nhiệm, khó nghe, khó hiểu, khó lĩnh hội đuợc đối với nguời học Phật còn so co. 

Đức Phật có nói: “Này Ãnanda, ví nhu khung cửi bị chuột cắn hu nát lộn xộn cả 
đầu đuôi, nguời có đầy sự kiên nhẫn tinh tấn, chịu khó nhọc để nối lại khung cửi 
thật là không dễ thế nào thì pháp Nhân quả liên quan hiểu đuợc và tìm cho ra mối 
để giác ngộ cũng khó khăn nhu thế ấy”. 

Mặc dầu tài hèn học kém, tuy nhiên, soạn giả cũng ráng tìm phuong pháp giải 
cho thật rộng và dùng những ví dụ cho dễ nghe dễ hiểu, khiến cho độc giả xem 
qua có thể lĩnh hội dễ dàng mau chóng. 

Bần tăng uớc mong rằng quyển kinh này sẽ giúp thêm vài phần nào trong 
muôn một, về sự suu tầm chân lý, cho hành giả có chí muốn thực hành cho mau 
đắc đạo quả Niết-bàn. 

Với tấm lòng bác ái. 
Tỳ khuu Bửu Chon 



Namo tassa Bhagavato Arahato Sammãsambuddhassa - Tôi xin thanh kính lê 
đức Bhagavã, Ngài là bậc A-la-hán vô thượng, đã chứng quà Chánh Biến Tri, 

Tam Diệu Tam Bồ Đe. 


4 


Nhân Quả Liên Quan 

(Patỉcca samuppãda) thường gọi là thập nhị nhân duyên 

“Nhân quả liên quan” là một triết lý thật tế và căn bản của Phật giáo. Như 
Đức Phật có nói: Người nào hiểu được lý “Nhân quả liên quan” thì người ấy cũng 
gọi là hiểu được Giáo pháp, hay là người nào hiểu Giáo pháp cũng gọi là hiểu 
được lý “Nhân quả liên quan”. 

Hơn nữa, chư Phật quá khứ, khi thành đạo cũng đều thấu đạo lý Nhân quả liên 
quan (Tam tạng quyển lóe trg.66.117-; 3 le trg. 10.31.64) rồi mới đắc Chánh đẳng 
Chánh giác. 

Pháp “Nhân quả liên quan” có nghĩa là thế nào? 

Liên quan do nơi tiếng Pãli là paticca: nương nhau mà liên hệ với nhau. Nhân 
quả do nơi tiếng samuppãda: nghĩa là có sự liên can với nhau, rồi do cái này mà 
phát sanh lên cái kia; cũng cái thức là quả của sự hành vi (thiện hoặc ác) mà chính 
thức ấy cũng là nhân để sanh ra danh và sắc, cho nên chỉnh mình là nhân mà cũng 
là quả của cái khác nên gọi là Nhân quả liên quan. Ví như một sợi dây xích có 
mười hai khoen dính liền nhau, khoen này là quả của cái kia và cũng là nhân để 
nối liền với cái khác. 

Pháp Nhân quả liên quan có 12 chi là: vô minh sanh ra hành ( avijjã paccayã 
sankhãrã), hành sanh ra thức ( sankhãrã paccayã vinhãnam), thức sanh ra danh 
sắc ( vihhãna paccayã nãmarũpam ), danh sắc sanh ra lục căn ( nãmarũpa paccayã 
saỉãyatãnam), lục căn sanh ra xúc ( saỉãyatãna paccayãphasso ), xúc sanh ra thọ 
iphassa paccayã vedanã), thọ sanh ra ái ( vedanã paccayã tanhã ), ái sanh ra thủ 
(.tanhã paccayã upãdãnam), thủ sanh ra hữu ( upãdãna paccayã bhavo), hữu sanh 
ra sanh ( bhava paccayã jãti), sanh mới sanh ra già chết (jãti paccayã 
jarãmaranam ). 

Sokaparideva dukkha domanassupãyãsã sambhavanti - luôn cả sự buồn rầu, 
khóc than, khổ não, phiền muộn, đau đớn (tuyệt vọng) cũng phát sanh lên (kể từ 
sự già chết, buồn rầu, v.v... hết thảy những điều khổ ấy thành ra một chi thứ 
mười hai). 

Evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti — sự phát sanh lên 
những điều khổ não như thế ấy. 



5 


Pháp Nhân quả liên quan ví như bánh xe có mười hai cây căm nối liền nhau 
không thể phân biệt chồ nào đầu đuôi chi cả, nhưng mà khởi từ vô minh để giảng 
giải là lấy một phần lớn và quan trọng vậy thôi. Lại cũng ví như người mù đi 
đường trơn, trợt té xuống, quơ níu chạm nhằm hai cây gai, bị gai đâm lủng sáu 
chỗ, kiếm thuốc để đắp không lành khi chịu khi không lại muốn kiếm thêm đắp 
mãi, thứ nào hơi chịu thì chắp lấy thứ ấy, ráng dậy để đi kiếm thêm, khi đi lại 
trượt nữa, té vào đống lửa to khổ sở vô cùng. Sự ngụ ý: người mù như vô minh, 
đi đường trơn ví như hành, trợt té xuống như thức, níu nhằm hai cây gai như danh 
sắc, lỡ sáu chồ như lục căn, đắp thuốc như xúc, khi chịu khi không như thọ, khi 
vui khi khổ muốn kiếm đắp mãi như ái dục, chắp vào thứ nào chịu như thủ, ráng 
dậy để kiếm nữa như hữu (là có cảnh giới khác để thoát sanh), khi đi lại trợt té 
nữa như sanh, té vào đống lửa to như già chết, buồn rầu, v.v... 

Pháp Nhân quả liên quan nói rằng không có đầu đuôi tại sao lại nói vô minh sanh 
ra hành, như vậy không phải vô minh là đầu tiên sao? Phải, nói vô minh sanh ra 
hành vì vô minh là phần quan trọng hơn hết, Đức Phật bắt đầu thuyết về vô minh 
là do hạng chúng sanh có những kiến thức (ditthi cãrita) để đặng phá tan tà kiến 
ấy. Cũng như người bị rắn quấn mười hai khoanh, khi muốn cho thấy khoanh kia 
tháo ra thì chỉ cắt cái đầu con rắn thì tất nhiên những khoanh kia cũng tự nhiên 
tháo ra hết. Như thế nào, thì vô minh cũng là phần quan trọng hơn hết trong mười 
hai chi. Neu diệt được vô minh thì các chi kia cũng đồng diệt tận. 

Lại nữa, vô minh mà có cũng do nơi sự buồn rầu khóc than v.v... mà phát sanh. 
Vì con người khi buồn rầu tâm lầm lạc không phân biệt phải quấy chi cả. Rồi vô 
minh lại có dịp phát sanh ra nữa, và do sự mù quáng ấy mà hành động thiện ác 
v.v... Cứ thế mà bánh xe luân hồi xoay tròn mãi mãi vô cùng vô tận làm cho 
chúng sanh không bao giờ thoát khỏi được những điều thống khổ, cũng do nơi 
sự buồn rầu ấy v.v... 

Vì vậy, không khể cho rằng vô minh là khoảng đầu, khoảng giữa hay chót được. 

Pháp Nhân quả liên quan là một triết lý thật tế tự nhiên nhân quả cứ xoay tít 
chúng sanh đi mãi mãi, chớ không phải như các tôn giáo khác cho là có Trời 
{devataỷ hay là Phạm Thiên ( brahma ) * 2 mà có năng lực tạo ra vạn vật và loài 
người, mà chính các vị trời ấy cũng bị mắc vào bánh xe nhân quả liên quan xoay 
tròn không dứt khi sanh làm trời, lúc làm người, khi cầm thú v.v... xoay đi 
chuyển lại trong vòng tam giới (là Dục giới, sắc giới, và Vô sắc giới) không sao 
khỏi được, trừ khi nào do nhờ thánh đạo thánh quả thì mới bẻ gãy bánh xe nhân 
quả ấy được. 


Chư thiên ở cảnh Dục giới. 

2 . Chư thiên ở cảnh sắc giới. 




6 


Bánh xe Nhân quả liên quan ( bhava cakka) 

Pháp Nhân quả liên quan chia ra làm 3 thời kỳ (addhã ), 12 chi ( anga ), 20 thể 
(|ãkãra ), 3 chồ nối liền ( sandhi ), 4 chồ tóm tắt ( sankhepa ), 3 sự xoay chuyển 
(■ vatta ), 2 gốc ( mũla ). 

Giải : chồ nói ba thời kỳ là: thời kỳ quá khứ, vị lai, hiện tại; vô minh và hành - 
hai chi này thuộc về thời kỳ quá khứ; thức, danh sắc, lục căn, xúc, thọ, ái, thủ, 
hữu - tám chi này thuộc về thời kỳ hiện tại; sanh và già chết - hai chi này thuộc 
về thời vị lai. Chồ nói mười hai chi là từ vô minh tới già chết. 



Chồ nói hai mươi thể là: vô minh, hành, ái, thủ, hữu - năm thể này thuộc về 
nguyên nhân quá khứ để sanh ra năm quả trong hiện tại là: thức, danh sắc, lục 
căn, xúc, thọ, thành ra mười thể. Ke từ ái, thủ, hữu, vô minh, hành - năm thể 
trong kiếp hiện tại này thuộc về nguyên nhân để sanh ra năm quả trong kiếp vị 
lai là: thức, danh sắc, lục căn, xúc, thọ, thành ra mười thể nữa; trước mười, sau 
mười thành hai thể. Còn ba pháp là sanh, già, chết cũng không ngoài ra của năm 
quả hiện tại, khi năm quả này phát sanh lên gọi là sanh, khi cũ xấu hư mòn tiều 
tụy gọi là già, khi năm quả này tan rã thì gọi là chết. 

Chồ nói ba chồ nối liền là: lúc hành của thời kỳ quá khứ nối liền nhau với thức 
hiện tại gọi là nhân quả nối liền, lúc thọ của quả hiện tại nối liền nhau với ái là 
nhân hiện tại gọi là quả nhân nối liền. Lúc hữu của nhân hiện tại nối liền với sanh 













7 


là quả của vị lai gọi là nhân quả nối liền. Chồ nói bốn chồ tóm tắt là: vô minh, 
hành gọi là một chồ tóm tắt; thức, danh sắc, lục căn, xúc, thọ gọi là một chồ tóm 
tắt; ái, thủ, hữu gọi là một chồ tóm tắt; sanh, già chết gọi là một chồ tắt. 

Chồ nói ba sự luân chuyển là: sự luân chuyển của phiền não (ki le sa vatta), sự 
luân chuyến của nghiệp ( kamma vatta), sự luân chuyến của quả ( vipãka vattà). 
Vô minh, ái, dục, thủ, gọi là sự luân chuyển của phiền não; hữu nghiệp 3 (kamma 
bhava) và hành gọi là sự luân chuyển của nghiệp; hữu sanh 3 ( uppati bhava ) thức, 
danh sắc, lục căn, xúc, thọ, sanh, già chết: 8 chi này gọi là sự luân chuyển của 
quả. 

Chồ nói hai gốc là: vô minh và ái dục, khi hai gốc này chưa diệt được thì ba sự 
luân chuyển cứ cấu tạo thêm rồi xoay tròn đi mãi mãi. Neu sự luân chuyển của 
phiền não mà bị thánh đạo cắt đứt (là diệt tận) thì sự luân chuyển của nghiệp và 
của quả cũng dứt hẳn. Chừng ấy bánh xe nhân quả cũng ngừng xoay vì đã bị diệt 
tận các gốc rễ. 

Khi chúng sanh bị vô minh che đậy, thêm ái dục cột trói vào điều khổ não thì già 
chết càng hãm hại luôn luôn, rồi sự buồn rầu, khóc than, phiền muộn v.v... cũng 
phát sanh lên theo và luôn cả bốn pháp trầm luân ( ãsava ) là trầm luân trong ngũ 
trần, tà kiến, tam giói và vô minh; kế đó hành, thức, danh sắc v.v... cũng do đó 
mà phát sanh lên nữa. Lúc ấy ba sự luân chuyển cứ tiếp tục mà xoay đi mãi mãi, 
không thể phân biệt được chồ nguyên nhân đầu tiên. 

Tại sao lại có hai gốc? 

Giải rằng : “Đức Phật khi thuyết ‘vô minh’ là gốc của bánh xe nhân quả là Ngài 
do hạng chúng sanh có nhiều kiến thức ( ditthicãrita ), còn thuyết ái dục là gốc do 
hạng chúng sanh có nhiều lòng ái dục (tanhãcãrita). Hon nữa, khi thuyết vô minh 
là gốc để chỉ rõ cho thấy quả và nhân không lìa nhau được, để phá tan sự hiểu 
lầm của chúng sanh có nhiều đoạn kiến ( ucchedoditthi ) 4 . Còn thuyết ái dục là 
gốc để chỉ rõ rằng chúng sanh bị những sự khổ não nhứt là già chết ấy là do nơi 
ái dục, để phá tan sự chấp của chúng sanh nào có nhiều thường kiến 5 
(sassataditthi). Hoặc thuyết bằng cách khác nữa là Ngài thuyết vô minh là gốc, 
ấy để ám chỉ về chúng sanh nào sanh vào thai bào, là từ nguyên tố thật nhỏ rồi 
lần lần theo thứ lớp mà nảy sanh lên cho đến khi tròn đủ cả lục căn (thuộc về thai 
sanh). Còn thuyết ái dục là gốc ấy để ám chỉ chúng sanh nào thuộc về hóa sanh 
là khi vừa sanh lên thì có đủ cả lục căn liền trong một lúc (như Chư Thiên). 


3 Hữu nghiệp, hữu sanh: hai chi này ở trong chi hữu mà ra, một cái thi đtrơng tạo cảnh giới, một cái sanh 
vào cảnh giới. 

4 Đoạn kiến là cho rằng chúng sanh khi chết rồi thì mất không đầu thai lại. 

5 Tlnrờng kiến là cho rằng chúng sanh hiện tại sanh làm nguời hay thú, khi chết rồi cũng trở lại đầu thai 
y nhu truớc vậy. 





8 


Pháp Nhân quả liên quan theo Phật ngôn ( mãtikã ) chia làm 5 phần: phần nguồn 
gốc của tứ đế (là khổ, tập, diệt, đạo) (sacca pabhava)', phần về phận sự (kicca); 
phần ngăn cản ( vãrana ); phần ví dụ ( upamãy, phần sâu xa ( gambhĩra ). 

Phần nguồn gốc là cũng do nơi có pháp Nhân quả liên quan mới có sanh ra Tứ 
diệu đế (là khổ, tập, diệt, đạo). 

Phần về phận sự: trong 12 chi của pháp Nhân quả liên quan đều có 2 phận sự: 
như vô minh chính mình làm cho tối tăm mờ ám không cho thấy rõ lý tứ diệu đế 
lại còn là nguyên nhân (có phận sự) để sanh ra hành nữa V.V.. cho tới già chết 
chính mình có phận sự làm cho cũ kỹ hư hao và tan rã ngũ uẩn lại còn là nguyên 
nhân để đưa đi sanh vào cảnh giới khác, vì do nơi sự khổ não nhứt là buồn rầu 
làm cho tối tăm mờ ám (là vô minh) rồi vô minh v.v... hại làm phận sự mình mãi 
mãi. 

Phần ngăn cản là: Đức Phật thuyết pháp Nhân quả liên quan để ngăn cản sự hiểu 
lầm của chúng sanh cho rằng cõi thế gian và chúng sanh mà có là do nhờ một 
bực toàn năng nào đó tạo ra. Như Ngài giải rằng: hành sanh ra thức là cốt yếu để 
ngăn cản sự ngộ chấp của chúng sanh rằng: ‘Khi chúng sanh bỏ cảnh giới này 
(chết) lại đi qua cảnh giới khác’, hoặc là chồ nói thức sanh ra danh sắc 6 là cốt để 
ngăn cản sự hiểu lầm của chúng sanh cho rằng ‘Thân ngũ uẩn này gom lại có một 
cục, một khối, như ta thường kêu ông này, bà nọ, trai, gái v.v...’ Thật ra, thân 
ngũ uẩn này cho tới loài thú và Chư Thiên cũng là nơi phối hợp của danh sắc. 
Còn Ngài thuyết: Danh sắc sanh ra lục căn là cốt yếu để ngăn cản sự hiểu lầm 
của chúng sanh rằng: ‘Ta thấy, ta nghe, ta ngửi, ta nếm, ta đụng chạm, ta hiểu 
biết, ta thọ vui, thọ khổ, ta muốn, ta già, đau, chết’. Thật ra, chỉ có trạng thái 
không không của các pháp như là danh sắc, lục căn v.v... mà thôi. 

Phần ví dụ là như vô minh không thấy rõ bổn tánh thật của các pháp theo lý tứ 
đế và vô thường, khổ não, vô ngã; ví như người mù cả hai mắt không thấy rõ 
đường trơn nên đi trợt chon. Hành sanh ra thức như trợt té xuống. Thức sanh ra 
danh sắc như té nhầm đống gai phải sưng bầm. Danh sắc sanh ra lục căn là nơi 
(giếng) để phát sanh các sự thống khổ, như chồ sưng bầm ấy lại càng sưng thêm 
lên làm miệng sáu chồ. Lục căn sanh ra xúc như người mù vô ý đụng nhằm chồ 
lồ ấy. Xúc sanh ra thọ (vui, khổ, xả) như đụng nhằm chồ xưng ấy rồi thì phải chịu 
đau đớn khổ sở. Thọ sanh ra ái như đang đau khổ lại muốn tìm thuốc để trị bịnh 
đau khổ. Ái sanh ra thủ là chấp sai rằng: “Tam giới là nơi yên vui cũng như tìm 
thuốc để trị bịnh nhưng không nhằm thuốc. Thủ sanh ra hữu như xức thuốc không 
nhằm bịnh lại càng tăng lên thêm. Hữu sanh ra sanh là nơi gom lại những sự khổ 
não như bịnh ghẻ ấy tăng lên thêm đầy mủ máu. Sanh lại sanh ra già chết làm 
cho bả thân ngũ uẩn này tan rã ra như tro bụi cũng như bịnh tăng lên đầy mủ máu 
rồi bể ra. 


6 . Danh là thọ, tưởng, hành, thức, sắc là do nơi đất, nước, lửa, gió, họp lại v.v... 




9 


Phần sâu xa ấy có bốn chi là: 

- Aưhagambhĩra : sâu xa về lý (là quả) nghĩa là sự hiểu thấu cái quả là một 
điều sâu xa rất khó. Như hiểu rằng: “Sự già chết là cái quả của sự sanh, ngoài 
sự sanh ra, không có pháp nào có năng lực để cho quả là sự già chết”. Hoặc là 
hiểu rõ lý: “Hành là quả của vô minh, ngoài vô minh ra không có pháp nào 
năng lực để sanh ra hành được”. Hiểu biết rõ rệt như thế thật là rất khó nên 
gọi là sâu xa về lý (quả). Đây là ám chỉ sự hiểu ngược của Nhân quả liên quan. 

- Dhammagambhĩra : sâu xa về pháp (là nhân). Hiểu rằng: “Chính là vô minh 
chớ không có một pháp nào khác có đủ năng lực để sanh ra hành được v.v... 
cho đến chính sự sanh là nguyên nhân duy nhứt để sanh ra sự già chết”. Hiểu 
biết rõ rệt như thế gọi là một điều sâu xa khó hiểu được về pháp (là nhân). Đây 
là ám chỉ sự hiểu xuôi của pháp Nhân quả liên quan. 

- Dessanãgambhĩra : sâu xa về sự thuyết ra là: Đức Phật khi thuyết ra tùy theo 
trình độ, bẩm tánh, thói quen và căn cơ của chúng sanh, khi nghe rồi có thể 
giác ngộ được dễ dàng. Như có chồ Ngài thuyết xuôi là bắt từ vô minh sanh 
ra hành v.v..., có chồ Ngài thuyết ngược lại là bắt từ già chết là quả của sự 
sanh v.v... cho tới vô minh, có chồ thuyết xuôi rồi thuyết ngược lại, có chồ 
thuyết ngược lại rồi xuôi theo, có chồ thuyết tóm tắt lại làm 4 đoạn, 2 đoạn, 2 
đoạn hoặc 1 đoạn (coi chồ giải tóm tắt phía trước). 

- Pativedhagambhĩra : sâu xa về sự giác ngộ (thành đạo). Đắc được pháp Nhân 
quả liên quan thật là khó khăn và sâu xa vô cùng. Ngoài Phật huệ của một bậc 
toàn giác ra, không có một nhân vật nào có thể tự tìm ra mà giác ngộ được 7 , 
vì vô minh có tư cách nghịch hẳn với tuệ giác lại còn che đậy không cho thấy 
rõ sự thật của các pháp hữu vi là vô thường, khổ não và vô ngã hoặc là thấu rõ 
lý tứ diệu đế được, nên gọi là sâu xa về sự giác ngộ. 

Theo trong Mahã nidãsutra (T.Tg.lóe tr.l 17) thuật lại rằng: “Một lúc nọ, Đức 
Thế Tôn ngự tại xứ Kuru khi ấy Đại đức Ãnanda vào hầu Phật. Khi đảnh lễ xong 
ngồi nơi chồ phải lẽ, khi ngồi xong bèn bạch với đức Thế Tôn rằng: “Pháp Nhân 
quả liên quan thật là sâu xa phi thường và lạ lùng lắm, nhưng mà đối với tôi hình 
như cạn dễ lắm vậy. Đức Thế Tôn bèn trả lời rằng. “Này Ãnanda, ngươi đừng 
nói như vậy vì pháp Nhân quả liên quan thật là sâu xa và chắc chắn là sâu xa vì 
rất khó mà hiểu biết và giác ngộ được. Cũng như khung cửi bị chuột cắn nát, 
hoặc như 0 chim lộn xộn cả đầu đuôi, khó mà tìm ra mối manh để nối liền đầu 
đuôi lại được, cho nên vì vậy chúng sanh khó mà giải thoát được vòng sanh tử 
luân hồi”. 


1 . Như hiện nay con đường của đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã vạch sẵn mà có mấy ai thực hành đúng 
theo con đường mà Ngài chỉ dẫn, cho đến chính người tu Phật hàng triệu triệu còn phải lầm lạc theo tà 
thuyết thay đừng nói chi đến sự giác ngộ theo Ngài đã hướng dẫn. 




10 


Từ đây xin giải rộng ra mồi chi cho dễ hiểu. 

1. Chi thứ nhất là vô minh ( avỉjjã ). 

Theo chú giải, chữ vô minh có hai nghĩa: không thấy ( adassanam ), không biết 
(annãnam). Đây là ám chỉ từ đầu tiên nơi đất, nước, gió, lửa, và hư không; các 
nguyên chất này có tánh cách không thấy, không biết chi cả, do nhờ sự luân 
chuyển của các chất ấy thay đổi mãi mãi mới có mùa tiết: khi lạnh, khi nóng, khi 
nắng, khi mưa. Sự luân chuyển ấy lâu ngày phát sanh lên một chất gọi là tế thức, 
chất này rất vi tế nhở hơn vi trần lẫn lộn hằng hà sa số trong hư không. Các tế 
thức ấy do nhờ sự luân chuyển mà lần lần tấn triển (già) lên thêm cho đến khi 
đúng thời kỳ cấu tạo ra hình thức, thì rút vào các chồ như trong nước để sanh ra 
vi trùng (con quăn), như trong đất để sanh côn trùng, trong rễ cây bằng lăng để 
sanh ra con lươn, trong lá cây để sanh ra sâu, cào cào, châu chấu, trong trái cây 
để sanh ra bò hong nhỏ nhỏ (như trong trái sung v.v...) trong các đọt cây để sanh 
ra thứ chim nhỏ nhỏ. 

Thế là từ vô minh sanh ra sự luân chuyển là hành. Hành mới sanh ra thức để rút 
vào các thứ trên đây khi có thức mới sanh ra thứ hình thức nhỏ nhỏ (danh sắc) 
rồi tiếp tục sanh ra các chi kia mãi mãi. 

Nhưng trong pháp Nhân quả liên quan đây, Đức Phật không có ý giải như thế. 
Ngài chỉ cố ý giải cho biết răng. “ Kh i đã có thức rõ rệt như chúng ta, trời, thú 
v.v... mà không hiểu, không thấy rõ lý tứ diệu đế mới gọi là vô minh. Như chúng 
ta đang bị các sự thống khổ đè nén tàn sát là: sanh khổ, già khổ, đau khổ, chết 
khổ, buồn rầu, khóc than khổ v.v... nhưng hình như thản nhiên không hay không 
biết, thậm chí khi có khổ đưa tới lại cố ráng đậy đi đừng cho thấy khổ, bằng các 
sự vui khác. 

Không biết rõ tập đế là 108 cái ái dục, nơi phát sanh các sự thống khổ. 

Không biết rõ diệt đế là Niết-bàn là nơi để diệt tận các sự thống khổ. 

Không biết rõ đạo đế là con đường bát chánh là chánh kiến, chánh tư duy, chánh 
ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định mà thực 
hành theo để đến nơi diệt tắt cái khổ. Khi đã có cái thức như chúng ta đây mà 
không hiểu thấu lý tứ diệu đế mới gọi là vô minh. 

2. Chi thứ nhì là hành ( sankhãra ). 

Hành đây là sự hành vi tạo tác có ba điều: hành thiện {punnãbhi sankhãra ), 
hành ác ( apunnãbhi sankhãra ), hành cho điềm tỉnh (không lay động) ( ãneryãbhi 
sankhãra). Hành thiện do theo ba cửa mà phát sanh lên như thân không sát sanh, 
không trộm cắp, không tà dâm; khẩu không nói láo, không nói đâm thọc, không 



11 


nói độc ác, không nói vô ích; ý không tham lam, không sân hận, không tà kiến. 
Còn hành ác cũng do theo ba cửa thân, khẩu, ý mà phát sanh lên nhưng hành vi 
trái ngược với điều thiện. Hoặc là hành vi trong các cõi thiền hữu sắc cũng gọi là 
hành thiện. Hành điềm tĩnh là sự hành vi của hành giả theo trong bốn cõi thiền 
vô sắc (khi nhập định vào các cõi thiền ấy thì thân tâm tro tro dầu cho súng bắn 
trời gầm cũng không lay động và hay biết chi cả), tinh thần chỉ còn hết sức nhỏ 
nhạnh vi tế vô cùng như phi phi tưởng tưởng. Vì có ba sự hành vi như trên đây 
nên mới sanh ra thức đầu thai (hoặc là kể 52 cái tánh ( cetasika ) trừ ra tánh thọ và 
tưởng còn 50 tánh đều gọi là pháp hành cả). 

3. Chi thứ ba là thức ( vinnãna ). 

Thức là sự biết rõ các cảnh giới, thức ấy có sáu là: nhãn thức, nhĩ thức, tỉ thức, 
thiệt thức, thân thức, ý thức; hoặc là thức có 89 hay 121 8 tùy theo cảnh giới của 
tâm ( citta ). Nhãn thức là sự hiểu biết do noi cặp mắt; như khi mắt thấy: sắc trần, 
tai nghe: thinh trần, mũi ngửi: hưong trần, lưỡi nếm: vị trần, thân đụng chạm: 
xúc trần; ý tiếp xúc với pháp trần (là các sự hiểu biết không cần tới nhãn, nhỉ, tỉ, 
thiệt, thân, nhưng ý có thể biết được). Như ở noi thanh vắng một mình ngồi nhắm 
mắt nhưng ý có thể ôn tồn nhớ lại những việc đã thấy nghe v.v... một cách rõ 
rệt; hoặc như người tham thiền ngồi thấy các ấn chứng của cảnh giới ( ãrammana ) 
đều gọi là pháp cả. Khi có thức thì tất nhiên sẽ phát sanh lên danh sắc. 

4. Chi thứ tư là danh sắc 0 nãma rũpã ). 

Danh là tên của một danh từ trừu tượng như thọ, tưởng, hành, thức uẩn chẳng 
có hình cảnh chi, chỉ có trạng thái chịu theo cảnh giới bên ngoài. 

Sắc là tất cả hình tướng vô tri hoặc hữu tri, có trạng thái tự mình tiêu hoại do noi 
sự lạnh nóng của thời tiết hoặc là đo trường hợp bên ngoài làm cho tiêu hoại, như 
bị người thiêu hủy tàn sát. Nhưng đây chủ yếu về sắc uẩn là noi phối hợp của tứ 
đại: đất, nước, lửa, gió ví như bọt nước tan rã không chừng hoặc ví như 4 con rắn 
độc và 24 hữu sắc (upãdãya rũpa ) nhờ nưong với thân tứ đại mà phát sanh lên 
(coi Vi diệu pháp). 


5. Chi thứ năm là lục căn ( salayatana ) (T.Tg 35e tr.449). 

Lục căn là: nhãn căn, nhĩ căn, tỉ căn, thiệt căn, thân căn, và ý căn; có nghĩa là 
noi căn cứ hay là giếng để chảy vào những ái dục phiền não, hoặc ví như sáu căn 
nhà bỏ trống. Nhãn căn ví như con rắn. Thói thường loài rắn ưa chui vào chồ kín 
đáo để ẩn thân, cũng như nhãn thường ưa tìm kiếm chồ người giấu giếm che đậy 


; . Mấy tâm này xin xem trên quyến Vi diệu pháp. 




12 


mà dòm ngó. Nhĩ căn ví như con sấu, thường trầm mình dưới bùn sâu, nhưng rất 
tỏ tai, khi nghe có mồi xao động trên mặt nước thì phóng tới lập tức để chụp lấy. 
Như lồ tai tuy ở noi xa hoặc ở noi thanh vắng nhưng khi có tiếng khua động dầu 
ở xa cũng phóng tói để tiếp xúc với tiếng ấy. Tỉ căn ví như con chim thường bay 
trên hư không, nhưng lồ mũi luôn luôn chực hờ để tiếp lấy các mùi trần. Thiệt 
căn ví như con chó nhà, thường khi chó nhà dầu ăn no tới đâu, hễ gặp vật chi 
nhứt là phẩn thì lại hửi liếm chút ít. Cũng như cái lưõi dầu thường nếm món vị 
nào chẳng hạng nhưng khi gặp món khác cũng muốn nếm ăn nữa. Thân căn ví 
như con chó sói thường ưa tìm các con thú chết hoặc tử thi, tới nằm trên mình 
các vật ấy mà lăn. Cũng như xác thân thường hay muốn đụng chạm tới những 
thân thể nhớp nho khác. Ý căn ví như con vượn thường không khi nào ngồi yên 
một chỗ, một oai nghi. Cũng như ý luôn luôn xao động phóng túng không ngừng. 
Tất cả sáu con thú này đem cột lại một chùm thì mạnh con nào cứ hoạt động, 
theo thói quen của nó, tới chừng nào đuối sức mới chịu ở yên lại một chỗ; như 
hành giả bắt cột lục căn vào một pháp thiền định nào vậy. 


6. Chi thứ sáu là xúc ( phassa ) (T.tg. 35e tr.384). 

Xúc là sự tiếp xúc hay đụng chạm giữa lục căn và lục trần. Xúc có sáu là: nhãn 
xúc, nhĩ xúc, tỉ xúc, thiệt xúc, thân xúc, và ý xúc. Nhãn xúc là khi mắt thấy sắc 
tốt hay xấu phát sanh ra thức (ba pháp là nhãn, sắc, thức gộp lại gọi là xúc) ví 
như hai cây củi dụm lại, ngọn lửa mới cháy lên hoặc như hai con dê đang cụng 
đầu nhau; nhĩ, tỉ, thiệt, thân, ý xúc cũng mường tượng như thế ấy chỉ khác căn 
và trần mà thôi. Lại nữa, Đức Phật có giảng về sức nóng của sự tiếp xúc của lục 
căn và lục trần rằng: “Người hành đạo cao thượng khi tiếp xúc vói lục trần mà 
chủ ý tới tư cách hoặc chi tiết của trần ấy, thà lấy miếng sắc nướng đỏ thọc vào 
khóe mắt, hoặc lấy sắc nhọn đâm vào lồ tai còn tốt hon là chủ ý với tư cách hay 
là chi tiết tốt xấu của sắc, thinh ấy. Vì sao vậy? Neu trong lúc ấy mà bị sự chết 
tới liền thì thế nào cũng phải sa vào cảnh khổ nhứt là địa ngục đời đời kiếp kiếp 
không sai. Hon nữa, Đức Phật lại có giảng rằng: “ Yohi koci bhikkave, bhikkhu 
channam phassãyatanãnam samudayanca atthangamanca assãdanca 
ãdinavanca nissarananca yathãbhũtam nappạịãnãti avusỉtantena brahma 
cariyam ãrakã so imasmã dhamma vinayãtỉ ” - Các thầy tỳ khưu này! Thật vậy, 
thầy tỳ khưu nào trong giáo pháp ta mà không biết rõ sự phát sanh lên, sự diệt 
tắt, sự vui thích, sự tội lỗi và sự giải thoát do noi sự tiếp xúc của lục căn, đúng 
theo chân lý, thì thầy tỳ khưu ấy không thể gọi là người hành theo đạo cao thượng 
và hẳn còn cách xa giáo pháp của Như Lai vậy! (T.Tg. 35e trg.93) 



13 


7. Chi thứ bảy là thọ ( vedana ). 

Thọ là hưởng lấy sự vui, khổ và xả của cảnh trần mà mình tiếp xúc ấy ví như 
đức vua hưởng lấy ngôi báu. Thọ có nhiều thứ như có 3, 4, 5, 6, 18, 36, 89, 121. 
Chồ nói có 3 là: thọ vui, khổ, xả; có 4 là thọ mừng, vui, buồn, khổ; 5 cũng như 4 
thêm xả vô nữa; 6 là nhãn thọ, nhỉ thọ, thiệt thọ, thân thọ, ý thọ; 18 là lấy lục căn 
nhơn cho 3 cái thọ vui, khổ, xả thành 18; 36 là 18 cái thọ theo ngũ trần và 18 cái 
thọ xuất gia; còn thọ 89 - 121 thì tùy theo sự biến chuyển của các thứ tâm nhãn 
thọ là khi mắt thấy sắc vừa ý hoặc không vừa ý liền phát sanh lên thọ vui hoặc 
khổ v.v... cho tới ý thọ cũng mường tượng như thế ấy. 


8. Chi thứ tám là ái ( tanha ). 

Ái là lòng ái dục (sự khao khát tham muốn) như khi thọ khổ thì muốn tìm cho 
được sự an vui, lúc vui rồi lại càng muốn được cái vui khác nữa. Sự ham muốn 
ấy không bao giờ ngừng nghỉ, cứ tiếp tục sai khiến mình mãi mãi. Ái dục ấy có 
3 thứ là: 

- Kãmatanhã: ái dục trong cõi Dục giới, là sự ham muốn sanh về cõi người và 
sáu từng trời trong cảnh dục là cõi: Tứ Đại Thiên Vương, Đạo Lợi, Dạ Ma, Đâu 
Xuất, Tha Hóa Tự Tại Và Lạc Biến Hóa, hoặc là sự ham muốn của chúng sanh 
trong bốn đường ác là súc sanh, a-tu-la, ngạ quỷ và địa ngục cũng gọi là ham 
muốn trong cảnh dục. 

- Bhavatanhã : ái dục muốn sanh cề cõi sắc giới là các người tham thiền để ước 
mong được sanh về mười sáu cõi sắc ấy 9 hoặc là các vị trời trong các cõi sắc ấy 
cho rằng “Các cảnh ấy là Niết-bàn vì sống thật lâu mà không thấy ai già đau 
chết”. 

- Vibhavatanhã: ái dục muốn sanh về cõi Vô sắc giới là các người tham thiền 
khi đắc các cõi thiền hữu sắc rồi chán nản suy xét rằng: “Còn sắc tướng đây thì 
có ngày cũng còn phải già, đau chết, nếu ta đắc được các cõi thiền vô sắc 
(arũpaịhãna) thì còn có xác thân đâu mà già đau chết được? Rồi ham muốn hành 
cho đắc các cõi thiền vô sắc ấy 10 (bốn cõi ấy là Không Vô Biên thiên, Thức Vô 


9 . Cõi thứ nhứt tên Parisajjã tuối thọ một phần ba kiếp trái đất, cõi Parohitã tuối phân nửa kiếp trái đất, 
cõi Mahãbrahma - Đại Phạm thiên, tuối 1 kiếp trái đất (ba cõi này thuộc về sơ thiền). Cõi Parittã brahma 
tuối 2 kiếp; cõi Appamãnabhã tuối 4 kiếp, cõi Ãbhassarã tuối 8 kiếp (ba cõi này thuộc về nhị thiền). Cõi 
Paritta subhã tuối 16 kiếp, cõi Appamãnã subhã tuối 32 kiếp, cõi Subhakinhã tuối 64 kiếp (ba cõi này 
thuộc về tam thiền). Cõi Vehapphalã và cõi Asaiìnisatva - vô tưởng - hai cõi này tuối thọ 500 kiếp trái 
đất và năm cõi Suddhãvãsa - thanh cảnh - đều thuộc về tứ thiền. Năm cõi thanh cảnh là chỗ ở của các bậc 
A-na-hàm đã diệt lòng tham muốn cảnh dục ở chờ khi đắc A-la-hán nhập Niết-bàn luôn nơi ấy chớ không 
trở lại cảnh dục nữa nên gọi là hạng Bất lai. Năm cảnh ấy là Avihã tuối 1.000 kiếp, Atappã tuối 2.000 
kiếp, Suddassã tuối 4.000 kiếp, Suddassĩ tuối 8.000 kiếp, Akanitthakã tuối 16.000 kiếp trái đất. 

10 . Cõi thứ nhất tuối thọ hai muôn đại kiếp trái đất, thứ nhì bốn muôn kiếp, thứ ba tuối thọ sáu muôn kiếp, 
thứ tư tuối tám muôn bốn ngàn (84.000) đại kiếp trái đất. Vì sống lâu quá nên chúng sanh cảnh ấy ưa 




14 


Biên thiên, Vô Sở Hữu thiên và Phi Phi Tưởng thiên) hoặc là người có đoạn kiến 
cho rằng khi chết rồi thì mất luôn không còn sanh lại đâu nữa. Ưa thích như thế 
cũng gọi là ái dục trong cảnh vô sắc. Ái dục có sáu khác nữa là sắc ái, thinh ái, 
hưong ái, vị ái, xúc ái và pháp ái. Như khi thấy sắc tốt đẹp vừa ý thích thì phát 
sanh lên lòng tham muốn ước ao cho được sắc ấy, nếu gặp sắc xấu xa nghịch ý 
mình thì lại ước ao muốn không cho thấy gặp sắc ấy, còn thinh, hương, vị, xúc, 
pháp khi ái dục sanh lên cũng mường tượng như thế ấy. 


9. Chi thứ chín là thủ ( upadana ). 

Thủ là chấp lấy, nếu lấy cảnh giới mà mình hằng yêu chuộng tham muốn. Như 
người muốn được sắc nào, khi đã được rồi thì ôm ấp giữ gìn chấp lấy không cho 
ai chiếm đoạt hưởng sắc ấy nữa. Thủ ấy có bốn điều chấp là: 

- Kãmũpãdãna : chấp về tình dục là ngũ trần, khi hưởng được sắc, thinh, hương, 
vị, xúc nào vừa lòng đẹp ý thì cứ chấp giữ cho được mãi cái ấy. Neu trái lại các 
vật ấy mà không vừa ý muốn thì buồn bực giận hờn v.v... như người chấp vị trần 
là ta phải ăn món này vật nọ mới gọi là cao thượng là trong sạch, khi ăn vật khác 
thì không phải là người tu cao thượng đúng đắn v.v... (đây là sự chấp nhứt của 
người ngoại đạo bên Ân Độ) 11 . Neu một khi mình đã chấp vào ngũ trần rồi thì tự 
mình cột trói vào vật ấy, hoặc là bị mắc mồi của Ma vương. Đức Phật có giảng 
rằng: “Ngũ trần là miếng mồi của Ma vương, người sa mê và chấp theo ngũ trần 
cũng như người bị mắc mồi của Ma vương vậy, khi đã mắc mồi rồi thì làm sao 
mà giải thoát được. 

- Ditthũpãdãna: chấp về kiến thức, là chấp theo sự thấy hoặc sự hiểu biết riêng 
của mình mà không đúng theo chân lý. Kiến thức có nhiều thứ như thường kiến 
(,sassataditthi ) là chấp rằng chúng sanh trong kiếp hiện tại là người hay thú v.v... 
lúc chết rồi cũng trở sanh lại như thế ấy chớ không thay đổi; đoạn kiến 
( ucchedaditthi ) là chấp rằng khi chúng sanh chết rồi thì tiêu mất luôn chớ không 
còn tái sanh ở đâu hết (Sarattha 2 tr.21). Vô nhân kiến (ahetukaditthi) 12 , là chấp 
rằng: “Chúng sanh trong sạch hay nhơ bẩn, vui hay khổ, đều do sự tự nhiên phát 
sanh lên chớ không do nguyên nhân nào cả (sam cause ). Cũng như trái cây tự 
nhiên tròn hay dài, hoặc là cây có gai hay không gai, gai nhọn v.v... đều do sự tự 
nhiên nó sanh ra chớ không có nguyên nhân. Vô nghiệp kiến ( akỉrỉyadỉtthì : ) 13 là 
kiến thức chấp rằng: “Chúng sanh làm phước cũng không gọi là làm phước, làm 
tội cũng không gọi là tội, chúng sanh khi luân chuyển trong vòng sanh tử luân 

thích cho là Niết-bàn. Nhưng khi hết tuối thọ rồi cũng phải rớt sanh xuống trong các cõi khác nữa, cũng 
vẫn xoay chuyến trong vòng sanh tử luân hồi. 

u . Họ chỉ biết chấp về sự ăn bên ngoài mà thôi, còn tinh thần bên trong nhơ bấn xấu xa mà họ không hay 
biết, vì họ đã mồi của Ma vương. 

12 . Kiến thức này do vị giáo chủ của bọn ngoại đạo tên là Makhalgosãla tuyên bố ra. 

13 . Kiến thức này do vị giáo chủ của bọn ngoại đạo tên là Pũrãnakassapa phát minh ra. 




15 


hồi rồi, khi đúng thời kỳ thì tự nhiên trong sạch đắc đạo quả lấy chớ không cần 
chi cả. Vô quả kiến (natthikadiưhi ) 14 là kiến thức cho rằng: “Làm phước tói đâu 
hay là làm tội tới bực nào cũng không trả quả. Con người chỉ sanh lên có một 
kiếp mà thôi. Lễ bái cúng dường, hoặc con hầu hạ cha mẹ không có quả báo chi 
cả; thiên đàng, địa ngục cũng không có. Kiếp quá khứ hoặc kiếp vị lai cũng không 
có, các bậc sa-môn, bà-la-môn hành đạo chân chánh và khổ hạnh cũng vô quả 
báo. Kiến thức còn tới 62 thứ khác nữa rất rộng rãi sâu xa lắm, đây chỉ giải ít 
kiến thức quan trọng thôi (nếu độc giả muốn tìm hiểu nữa thì xin xem Tam tạng 
quyển 14 trg.31). Tất cả những kiến thức trên đây đều thuộc về tà kiến cả (micchã 
dỉtthỉ ). Neu chấp một trong kiến thức nào cũng gọi là chấp theo kiến thức. 

- Silabbatũpãdãna : chấp theo kệ cúng tế. Người có kiến thức này chấp rằng: “Do 
sự cúng tế, khấn vái thần linh mới đem lại cho sự an vui và hạnh phúc cho mình. 
Neu không làm như thế thì sẽ có sự tai hại rủi ro tới tàn sát chẳng sai (không tin 
lý nhân quả); hoặc như các vị Đe vưong bên Ân Độ mỗi khi nằm mộng thấy điềm 
chi chẳng lành thì thường hay cúng hay tế thần lửa, khi hành lễ phải giết ít lắm 
là 500 con trâu, 500 con bò, 500 con dê, 500 con ngựa, 500 đứa con trai, 500 đứa 
con gái, v.v... để cúng tế thần Lửa đặng khẩn cầu cho khỏi điều rủi ro tai hại sẽ 
tới. Cũng như trong xứ ta có một số đông mê tín, mồi năm hằng giết trâu, bò, 
heo, v.v... để cúng tế thần linh cầu nguyện cho được yên ổn trong xứ sở, tránh 
khỏi tai trời ách nước. Hoặc giả khi trời hạn không mưa lại cúng tế trời đất quỷ 
thần để cầu cho mưa thuận gió hòa v.v... Những sự cố chấp như thế gọi là chấp 
theo lệ cúng tế. 

- Attavãtũpãdãna: chấp cho rằng có ta. Là chấp rằng: “Trong ngũ uẩn này có ta, 
cho sắc uẩn là ta, là của ta, là thân ta, hoặc là cho cái ta ở trong sắc uẩn ấy, cho 
thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn cũng như thế ấy. Thật ra, ngũ uẩn chẳng 
phải là ta, vì nó do nguyên nhân mà phát sanh lên; khi nguyên nhân bị diệt tắt thì 
nó cũng tiêu tan. Cũng như ngọn đèn cháy được là do nhờ sáp và tim. Khi sáp và 
tim là nguyên nhân mà hết thì ngọn đèn cũng tắt theo. Vì thế mà Đức Phật cho 
ngũ uẩn là vô thường, hằng thay đổi biến chuyển luôn. Mà hễ vô thường thì nó 
có trạng thái khổ não. Như thế vật gì vô thường, khổ não thì vật ấy đâu phải là 
của ta, nó là vô ngã (vì ta không có quyền làm chủ sai khiến nó được) nó chỉ là 
một vật rồng không, chẳng ở dưới quyền lực của một pháp nào cả nên gọi là vô 
ngã. Chúng sanh vì bị vô minh bao bọc che án cả trí huệ nên lầm lạc chấp ngũ 
uẩn ấy là ta, là của ta. 

Tất cả 4 điều chấp trên đây gọi là thủ. 


14 . Kiến thức này do vị giáo chủ của bọn ngoại đạo Ạịitakesa kambula phát minh ra. 




16 


10. Chi thứ mười là hữu ( bhava ). 

Hữu là cảnh giới để tái sanh lại. Khi có thủ là sự chấp một trong bốn chồ thì 
tức nhiên phải có cảnh giới để tái sanh. Cũng như người trước khi tính muốn đi 
đến một chỗ nào thì cố tâm tư tưởng đến cảnh giới ấy trước, sau rồi mới đưa thân 
thể mình đi tới chồ ấy, cảnh ấy sau. Hữu có hai là: hữu nghiệp ( kammabhava ) là 
sự hành vi tạo tác ra thiện, ác và hành điềm tĩnh để đưa tới cảnh giới thoát sanh; 
hữu sanh ( uppattibhava ) là đã sanh lên rõ rệt trong cảnh giới mà mình đã tạo ấy 
(nói cho rõ là cái quả của hữu nghiệp). 

Cảnh giới để thoát sanh ấy có nhiều chồ là sanh vào cảnh dục giới, sắc giới, vô 
sắc giới, hữu tưởng, vô tưởng, phi phi tưởng, cảnh có nhứt uẩn, cảnh có tứ uẩn 
và cảnh có đủ ngũ uẩn vì có tạo những cảnh giới ấy nên mới đưa tới sự sanh. 

11. Chi thứ mười một là sanh Ụãti). 

Sanh là một hiện tượng phát sanh lên rõ rệt vào một cảnh giới tùy theo cái hữu 
đã chỉ dẫn. Sự sanh lên có bốn chồ là: thai sanh (jalambuja ) là sanh vào thai bào 
như người ta, trâu, bò, ngựa, dê v.v...; noãn thai ( andaja ) là sanh vào trong trứng 
như gà, vịt, chim, cò v.v...; thấp sanh ( sansedaja ) là sanh vào trong nước như 
con quăn, vào trong đất như côn trùng, trong đống rác, trong trái cây như trái 
sung v.v...; hóa sanh ( upapãtika ) là khi sanh lên có đủ cả bộ phận cơ thể liền 
trong một lúc lớn bằng người mười sáu tuổi như Chư Thiên trong cảnh dục và 
cảnh sắc giới. 


12. Chi thứ mười hai là già chết Ụaramaranam). 

Già là sự cũ kỹ sự yếu đuối sự thay đổi sự tiều tụy sự khô héo của sắc uẩn như: 
mắt mờ, tai điếc, tóc bạc, răng long, da nhăn, má cóp gọi là già. Chết là sự xa lìa 
của cái tâm với cái xác thân, sự tan rã của ngũ uẩn, sự từ bỏ xác thân này, sự cắt 
đứt sanh mạng của chúng sanh gọi là chết; luôn cả sự buồn rầu, khóc than, khổ 
não, phiền muộn, đau đớn tuyệt vọng cũng phát sanh lên. Tất cả những sự khổ 
não đều phát lên cũng do nơi sự sanh ấy mà có. 

Đen đây đã tròn đủ sự giải rộng về mười hai chi nhân quả. 

Neu khi muốn diệt tắt các sự khổ não thì cần phải diệt tận vô minh v.v... Có 
Phật ngôn rằng: Avụãya tve ’ va asesavỉrãga nỉrodhã sankhãra nirodho : sự diệt 
tắt vô minh không còn dư sót do nơi thánh đạo rồi hành cũng do đó mà tắt theo. 
Sankhãra nirodhã vinnãna nirodho : khi hành diệt thì thức cũng diệt. Vinnãna 
nirodhã nãmarũpa nirodho : thức diệt thì danh sắc cũng diệt. Nãmarũpa nirodhã 
salãyatana nirodho: danh sắc diệt thì lục căn cũng diệt. Salãyatana nirodhã 
phassa nirodho : lục căn diệt thì xúc cũng diệt. Phassa nirodhã vedanã nirodho : 
xúc diệt thì thọ cũng diệt. Vedanã nỉrodhã tanhã nỉrodho : thọ diệt thì ái cũng 



17 


diệt. Tanhã nỉrodhã upãdãna nirodho: ái diệt thì thủ cũng diệt. Upãdãna nỉrodhã 
bhava nirodho : thủ diệt thì hữu cũng diệt. Bhava nirodhã jãtỉ nirodho : hữu diệt 
thì sanh cũng diệt. Jãti nirodhã jãrã maranam soka paridevadukkha 
domanassupãyãsã nirujjhanti: sanh mà diệt thì sự già chết, buồn rầu, khóc than, 
khổ não, phiền muộn, đau đớn tuyệt vọng cũng diệt theo. Evame tassa kevalassa 
dukkhakkhandassa nirodho hoti: sự diệt tận tất cả các điều khô não nhu thế ấy. 


Đây là cách thực hành để diệt tắt bánh xe nhân quả: 

Hành giả nào muốn chặt đứt và phá tan bánh xe luân hồi này thì phải có đủ 
tinh tấn nghị lục thục hành theo pháp thiền định (samãdhi) và minh sát tuệ 
(■ vỉpassanã ). 

Giải rằng : hành giả nào hành thiền, khi đã đắc đuợc từ so thiền tới tứ thiền, lúc 
xả định ra rồi thì bắt đầu suy xét rằng: “Ta đây hằng bị những điều khổ não triền 
miên nhứt là già chết, đây là do noi đâu mà có?” Lúc ấy trí tuệ tự trả lời rằng: 
“Do noi sụ sanh, ngoài sụ sanh không có một pháp nào chen vào làm cho ta phải 
khổ đuợc. Rồi suy xét tiếp theo sụ sanh do noi đâu mà có v.v... tìm suy xét nhu 
thế ấy cho tới vô minh (mỗi chi phải quan sát cho thật vi tế nhu chồ đã giải rộng). 
Rồi suy xét xuôi lại là từ vô minh sanh ra hành v.v... trở xuống cho tới già chết. 
Khi quán tuởng về sự diệt tắt thì cũng suy xét nguợc lên và xuôi xuống vậy. Phải 
suy xét thật nhiều lần dầu lúc đi, đứng, nằm, ngồi cũng niệm tuởng, cho tới khi 
trí tuệ phát sanh lên, thấy rõ chân tuóng của các pháp hữu vi đều do nguyên nhân 
mà phát sanh lên, khi nguyên nhân diệt tắt đi thì các pháp ấy cũng bị diệt tắt theo. 
Nhu trong Phật ngôn có câu: yam kinci samudaya dhammam sabbantam nirodha 
dhammam : pháp nào mà do nguyên nhân phát sanh lên, pháp ấy đều phải bị tiêu 
diệt cả. Khi trí tuệ thấy rõ nhu thế ấy thì đắc đuợc đạo quả Niết-bàn, chừng ấy 
mới diệt các sụ khổ não trong vòng sinh tử luân hồi và phá gãy bánh xe nhân quả 
liên quan đuợc. 

Chồ nói minh sát tuệ có 10 ( vipassãnã ): 1) Sammassananãna : huệ suy xét các 
pháp hữu vi (ngũ uẩn) đều là vô thuờng, khổ não, vô ngã đúng theo sụ thật. 2) 
Udayappaya nãna: huệ suy xét sự sanh và diệt của các pháp hữu vi. 3) 
Bhanganãna : huệ suy xét sụ tan rã mau chóng của các pháp hữu vi nhu bọt nuớc. 
4) Bhaya nãna: huệ suy xét thấy các pháp hữu vi đáng ghê sợ, nhu sợ thú dữ hay 
quân địch. 5) Ãdỉnava nãna : huệ suy xét cho thấy rõ những tội lỗi của các pháp 
hữu vi cũng nhu nguời thấy nhà mình ở bị cháy, sợ chạy ra khỏi nhà lửa ấy. 6) 
Nippadã nãna: huệ chán nản các pháp hữu vi, vì thấy đầy những tội lỗi. 7) 
Muncitukamyata nãna: huệ muốn thoát khỏi các pháp hữu vi ấy cũng nhu nguời 
bị còng trói hay là nhu cá mắc luới muốn thoát thân vậy. 8) Patisankhã nãna : 
huệ suy xét tìm phuong thế đặng giải thoát. 9) Sankhãrũpekkhã nãna: huệ xả là 
không còn chấp các pháp hữu vi ấy nữa cũng nhu nguời đã bỏ hẳn vợ không còn 




18 


mến tiếc nữa. Neu người vợ ấy có tư tình với người con trai nào mình biết được 
cũng thản nhiên. 10) Anuloma nãna: huệ thấy rõ, xuôi theo thánh đạo. Khi huệ 
này phát sanh lên thì có 3 hay có 4 tốc lực tâm javana phát sanh lên để dứt bỏ 
phiền não. Bốn tốc lực tâm là: a) Parikamma javana: tốc lực tâm niệm lại (nhớ 
thoáng qua đề mục minh sát mà mình đưong niệm); b) Upacãra javana\ tốc lực 
tâm ép gần vào đề mục; c) Anuloma javana: tốc lực tâm đưa xuôi theo thánh đạo; 
d) Gotrabhũịavana : tốc lực tâm vào ranh giới thánh vức (là dứt bỏ cảnh của tâm 
phàm để bước qua cõi thánh) người nào có đủ 4 tốc lực tâm là thuộc về giác ngộ 
chậm (| dandãbhinnã) ; nếu người giác ngộ lẹ ( khippã bhinnã) thì chỉ có 3 tốc lực, 
trừ ra parikamma javana: tốc lực tâm niệm lại đề mục. Rồi tới tốc lực tâm của 
thánh đạo ( magga javana ) phát sanh lên một lần nếu lấy Niết-bàn làm cảnh giới 
cho tâm, rồi diệt tắt, kế tốc lực tâm của thánh quả bhala javana phát sanh lên liên 
tiếp 2 hay 3 nấc tâm ( khana citta) tùy theo người giác ngộ mau hay chậm rồi tâm 
hành giả lại rớt xuống chồ trú ngụ ( bhavanga citta). Chồ này gọi là mực thường 
của đời sống con người. 

Bốn tốc lực tâm này ví cũng như người xem thiên văn ban đêm muốn ra xem 
trăng để coi thời tiết. Trăng khi ấy bị ba lóp mây che án làm cho không thấy rõ 
vầng trăng. Lúc ấy có ba luồng gió thổi tới đưa ba lớp mây ấy đi chỉ còn mặt 
trăng tỏ rạng. Sự ví dụ này ám chỉ người xem thiên văn như hành giả đang hành 
đạo, ba lóp mây là phiền não thô thiển, trung bình và vi tế, ba luồng gió như ba 
tốc lực tâm phát sanh lên để diệt ba thứ phiền não ấy. Người xem thiên văn ngó 
thấy trăng rõ ràng là: thánh đạo, mắt mê thích nhìn vầng trăng là thánh quả, vầng 
trăng tỏ là Niết-bàn. 


Yếu luận 

Tất cả Chư Thiên và nhân loại đều ở trong vòng nhân quả liên quan: bánh xe 
luân hồi ấy cứ xoay đi mãi mãi, mau chóng vô cùng. Chỉ vì chúng sanh bị màng 
vô minh che án nên không tay rõ được sự thật của các pháp hữu vi. Theo trong 
quyển Abhidhamma vibhassa sastra có chép rằng: Trong 24 giờ (1 ngày 1 đêm) 
tinh thần (tâm) con người sanh diệt luôn luôn không ngừng nghỉ tới 
6.400.099.980 mắc tâm ( khana ) (lần diệt tắt của tâm). Còn trong Thanh tịnh đạo 
(Visuddhi magga ) giải rằng: Sự sống của con người rất ngắn ngủi vì mỗi lần diệt 
tắt luồng tư tưởng của tâm là mồi lần sự sống cũng bị diệt tắt theo, nhưng do sự 
liên tiếp nhanh chóng của tư tưởng mà con người lầm lạc, cho rằng mình còn 
sống mãi. 

Theo khoa học thì chỉ có tìm hiểu sự biến cố (nhân) kế cận của sự thăng trầm liên 
quan tới; cũng như thực vật học cho ta biết rằng loại thảo mộc được mau lớn và 
tốt đẹp là do nhò có bón phân tốt, phân tốt thì do noi các vật liệu thứ này thứ kia 
v.v... Còn vật lý học cho ta biết rằng: Các động co chuyển động được là do nhờ 



19 


năng lực của hơi, hơi thì do nước và lửa. Cũng như thế ấy, Phật giáo dạy ta tìm 
hiểu cái nguyên nhân kế cận trong mồi sự hành vi của con người theo luật nhân 
quả liên quan. Neu không tìm hiểu và tin theo lý nhân quả, cứ nghe đâu tin đó thì 
không bao giờ trở nên người sáng suốt được. 

Như người thuở xưa cho rằng gió lớn là do nơi các vị trời kéo nhau đi đám cưới. 
Neu tin như thế thì khoa học đâu có cần tìm kiếm nguyên nhân cho ta biết rằng: 
gió lớn ấy là do nơi áp lực khác nhau của luồng không khí. 

Hơn nữa, khoa học cũng không cần tìm hiểu nguyên nhân đầu tiên và quả cuối 
cùng, vì không đem lại sự tiến hóa và lợi ích cho họ. Họ chỉ tìm hiểu nguyên 
nhân có liên quan kế cận mà thôi như tìm hiểu máy móc chuyển động được là do 
nhờ hơi, hơi thì do nơi nước và lửa, chớ họ không bao giờ tìm hiểu nước và lửa 
do nơi đâu mà có? Họ cũng không tìm hiểu cái quả cuối cùng, như tìm hiểu khi 
có máy phát điện đủ lợi ích chi, hoặc là tìm hiểu người ta ăn cơm no để chi? Họ 
không bao giờ tìm hiểu như thế ấy. 

Như vậy, người ta cũng không cần chi tìm hiểu nguyên nhân đầu tiên hay là 
quả cuối cùng của pháp nhân quả liên quan. Khi người nào đã tiến hóa đến mực 
cao thượng rồi thì tự nhiên cũng hiểu biết được. 


Soạn xong tại cần Ché mùa Thu năm Ât vị PL.2499 - DL.1955 
Bhikkhu Naga Thera — Tỳ khưu Bửu Chơn. 



20 


Mahãkassapa Bojjhanga Sutta Pãtho (Bảy nhân sanh quả bồ đề) 

Kinh này, Đức Phật giảng trong lúc Đại đức Ca-Diếp mang bịnh nặng tại động 
Pipphali guhã nơi Vương Xá Thành (Rajagaha) trung An Độ (T.Tg.26e 367). 

Evam me sutam ekam samayam bhagava rãjagahe viharati, veỊuvane 
kalandakanivãpe tena kho panasamayena, ãyasmã mahãkassapo pipphali guhãyam 
viharati ãbãdhiko dukkhito balhagilãno. Athakho bhagavã sãyanha samayam 
patisallãnã vutthito yenãyasmã mahãkassapo tenupasankamiupasan kamitvã, pannatte 
ãsane nisĩti. Nisajja kh o bhagavã ãyasmantam mahãkassapam etadavoca, kacci te 
kassapa khamanĩyam, kacci yãpanĩyam, kacci dukkhã vedanã patikkamanti, no 
abhikkamanti, patikkamosãnam pannãyati, no abhikkamoti. “Na me bhante 
khamaniyam, na yãpanĩyam bãlhã me dukkhã vedanã abhikkamanti, no patikkamanti 
abhikkamosãnam pannãyati, no patikkamoti”. 

Sattime kassapa bojjhangã, mayã sammadakkhatã, bhãvitã bahulĩkatã; abhinnãya 
sambodhãya nibbãnãya samvattanti. 

Katame satta? 1) Satisambojjhaủgo kho kassapa mayã sammadakkhãto bhãvito 
bahulĩkato, abhinnãya sambodhãya nibbãnãya samvattati. 2) Dhamma vicaya 
sambojjhaủgo ... -ỉd- ... 3) Viriya sambojjhango ... -ỉd- ... 4) Pĩti sambojjhango ... -ỉd- 
...5) Passaddhi sambojjhaủgo ...-id-.. 6) Samãdhi sambojjhango ...-id-... 7) Upekkhã 
sambojjhaủgo . ..-id-... 

Ime kho kassapa satta bojjhangã mayã sammadakkhatã bhãvitã bahulikatã, abhinnãya 
sambodhãya nibbãnãya samvattantĩti. 

Taggha bhagavã bojjhangã, taggha sugata bojjhangãti. Idamavoca bhagavã attamano 
ãyasmã mahãkassapo bhagavato bhãsitam abhinandi. Vutthahi cãyasmã mahãkassapo 
tamhã ãbãdhã, tathãpahĩno cãyasmãto mahãkassapassa so ãbãdho ahosĩti. 

Etena saccayajjena hotu te jayamangalam, etena saccavajjena sotthi te hotu sabbadã. 

Bảy nhân sanh quả bồ đề (Thất bồ đề phần) 

Ta là Ãnanda có nghe như vầy, một lúc nọ Đức Thế Tôn ngự tại Trúc Lâm tịnh xá, là 
nơi mà người bảo dưỡng những con sóc, gần thành Vương Xá ( rãjagaha ). 

Trong lúc ấy, Đại đức Ca-Diếp ở nơi động Pap-phá-lí đang mang bệnh nặng, rất kh o sở 
vì chứng bịnh trầm kha. Khi ấy gần lúc chiều, Đức Thế Tôn vừa mới xả định (là mới ra 
kh ỏi sự tịnh dưỡng tinh thần trong buối trưa) liền đi đến chồ ĐĐ. Ca-Diếp cư ngụ. Khi 
tới nơi, Ngài ngự trên chồ đã trải sẵn. Khi ngự xong, Đức Thế Tôn bèn hỏi ĐĐ. Ca- 
Diếp rằng: “Này Ca-Diếp, thế nào căn bệnh ngươi có chịu được không? Có thể nhẫn 
nại được không? Sự đau khổ có thuyên giảm hay là tăng thêm không? Hoặc là sự thuyên 
giảm được rõ rệt, không có sự tăng thêm?” 

- Bạch Đức Thế Tôn, tôi không thể nào chịu được, tôi không thế nhẫn nại được vì sự 
đau khố càng tăng lên, không có sự thuyên giảm, sự tăng trưởng càng rõ rệt, không được 
thuyên giảm chút nào. 

- Này Ca-Diếp, đây là bảy nhân sanh quả bồ đề mà Như Lai đã giảng giải rồi, đã niệm 
tưởng rồi, đã thực hành nhiều rồi, đế đem lại sự sáng suốt, sự giác ngộ, sự diệt tắt là 
Niết-bàn. Bảy pháp Bồ đề ấy là thế nào? 

Này Ca-Diếp, một là bồ đề niệm, mà Như Lai đã giảng giải rồi, đã niệm tưởng và đã 
thực hành nhiều rồi, để đem lại sự sáng suốt, sự giác ngộ, sự diệt tắt là Niết-bàn. Hai là 



21 


bồ đề huệ ..,-v.v..Ba là bồ đề tấn Bốn là bồ đề hỉ Năm là bồ đề 

tịnh ... -v.v.. .- Sáu là bồ đề định ...-V.V...- Bảy là bồ đề xả ...-V.V...- 
Này Ca-Diếp, đây là bảy nhân sanh quả bồ đề, mà Nhu Lai đã giảng giải rồi, đã niệm 
tuởng và đã thực hành nhiều rồi, đế đem lại sự sáng suốt, sự giác ngộ, sự diệt tắt là Niết- 
bàn. 

Đức Thế Tôn đã giảng giải bảy nhân sanh quả bồ đề nhu thế ấy. Khi đức Thế Tôn giảng 
xong, ĐĐ. Ca-Diếp rất hoan hỷ và vui thích lời Ngài đã giảng giải. Liền khi ấy, căn 
bệnh của ĐĐ. Ca-Diếp cũng đuợc thuyên giảm, rồi diệt luôn sự đau khổ và đuợc khỏe 
mạnh lại nhu thuờng. 

Do lời chân thật này, xin cho sự hạnh phúc và sự an vui thuờng đến cho nguời. 

- Dứt tác phàm 8. Nhân quả liên quan — 



